Top 3 Điều Chú Ý Khi Độ Gương Chiếu Hậu Gập Điện Xe Ô Tô 
Trên ô tô, gương chiêu hậu gập điện là một trong những tính năng khá đơn giản 
nhưng được nhiều tài xế yêu thích. Không chỉ dành riêng cho các mẫu xe mới, ngay 
cả những người sở hữu xe ô tô cũ cũng thích sử dụng gương chiếu hậu gập điện. 


Vậy, điều gì cần lưu ý khi độ gương chiếu hậu gập điện trên xe ô tô? Dưới đây là 
một sô thông tin hữu ích vê vân đê này: 


Gương chiếu hậu gập điện là một trang bị hiện đại, cơ bản và không hề xa xi. Trong 
các quốc gia Châu Âu, gương chiếu hậu gập điện không phải là một yêu tô cân thiết, 
bởi vì mật độ giao thông thâp và đường xá rộng rãi. 

Tuy nhiên, ở một số khu vực ở Việt Nam, việc xe ô tô không có gương gập điện có 
thể gây nhiều bắt tiện. Đặc biệt khi di chuyên trong giờ cao điểm và qua những con 


hẻm nhỏ, việc có gương chiếu hậu điều chỉnh điện sẽ giúp bạn dễ dàng quan sát và 
kiểm soát tầm nhìn khi lái xe. 


Do đó, độ gương chiếu hậu gập điện là một yếu tô quan trọng đối với những chiếc 
xe không được trang bị sẵn tính năng này. 


Vì sao phải sử dụng gương gập điện? 


Nếu bạn đã có nhiều kinh nghiệm lái xe, bạn sẽ thấy rõ tính hữu ích mà gương gập 
điện mang lại. Gương gập điện không chỉ giúp bạn có sự kiểm soát tốt khi lái xe mà 
còn hữu dụng khi đồ xe. 


Ở Việt Nam, không gian đỗ xe thường hạn chế, đặc biệt khi bạn đỗ xe ngoài đường 
hoặc trong các gara nhỏ. Khi đỗ xe, hầu hết chủ xe đều cần gập gương chiếu hậu lại. 
Việc này giúp tránh va chạm với các xe ô tô và xe máy khác. Khi xe không có tính 
năng gập gương điện, chủ xe phải xuống xe và gập gương bằng cách thủ công. Do 
đó, nhiều chủ xe đã quyết định độ gương gập điện cho chiếc xe của mình. 


Độ gương gập điện xe hơi có tác dụng gì? 

Thường thì, các mẫu xe hạng A khi ra thị trường không được trang bị sẵn gương tự 
động. Điêu này cũng áp dụng cho một sô loại xe điện cũ. Hơn nữa, các chủ xe cảm 
thây khó chịu và phiền phức khi phải dùng tay gập gương mỗi khi dừng xe. Đôi khi, 
do bận rộn, họ quên gập gương và gây ra những va chạm không đáng có. 

Các lợi ích của việc độ gương gập điện bao gồm: 


e Gương có thÊ tự động mở khi bạn mở khóa xe và tự động sập lại khi bạn tắt 
máy. 


e_ Trong quá trình lái xe, bạn có thê đễ dàng điều chỉnh gập mở gương. 
e©_ Bạn cũng có thê điều khiển gương từ xa bằng chìa khóa. Bạn sẽ không cần 
phải gập gương băng tay như trước đây. 


3 Lưu Ý Khi Độ Gương Chiếu Hậu Gập Điện Xe Ô Tô 
Các loại độ gương gập điện 


Trên thị trường hiện nay chỉ có 2 loại gập gương chỉnh điện được sử dụng phổ 
biến. Đó chính là độ gương chỉnh điện cho xe có mô tơ và độ gương chỉnh điện 
cho xe chưa có mô tơ. 

Riêng đối với xe đã có mô tơ, chủ xe chỉ cần bổ sung thêm một bộ điều khiển gập 
gương là có thể điều khiển đóng mở như ý muốn. Nếu xe chưa có sẵn mô tơ thì 
bạn cần lắp thêm mô tơ điện thì mới có thể tiễn hành đóng mở gương. 


: mm lệ : ` ừ .. 
h X 
tụ , 


l 7= Y* ơn 
. P . 4 “ 
` * 


3à xế 


lết 


Các loại độ gương gập điện 

Thông thường, một bộ gương chiếu hậu gập điện sẽ mất khoảng 3 — 4 tiếng để lắp 
đặt. các phụ kiện đê tiễn hành độ gương gập điện đó chính là: Công tắc phụ, mô tơ 
điện, I bo mạch dùng khi điều khiển gập gương bằng remote. 


Thông thường, đối với một bộ gương gập tự động thì giá thành sẽ ở mức từ 1,5 — 3 
triệu đông. Giá thành phụ thuộc vào mức độ phức tạp khi lắp đặt và kiêu gương mà 
chủ xe lựa chọn. 

Riêng đối với những dòng xe có sẵn mô tơ thì việc lắp đặt sẽ đơn giản hơn. Chỉ cần 
găn thêm một bộ mạch tự động gập gương cho kính xe thì khi bạn khóa cửa xe, 
gương cũng sẽ tự động gập lại. Nêu chiêc xe ban đâu không có mô tơ này thì băt 
buộc phải trang bị thêm và giá thành cũng sẽ cao hơn. 

Độ gập gương có gây hại cho xe hay không? 


Rất nhiều người thắc mắc rằng không biết độ gương gập chỉnh điện có gây hại gì 
cho xe hay không. 


Trên thực tế, hầu hết các sản phẩm độ thêm sẽ được kỹ thuật viên điều chỉnh để đảm 
bảo phù hợp và an toàn với cầu trúc của xe. Các phụ kiện bên ngoài như gương chiếu 
hậu không ảnh hưởng đáng kề đến cấu trúc hay hệ thống bên trong. 

Tuy nhiên, bạn vẫn cần lựa chọn dịch vụ độ gương gập điện từ các đơn vị uy tín để 
đảm bảo chất lượng. Kỹ năng của người thợ càng cao, thâm mỹ và chất lượng của 
hệ thống gương gập điện càng tốt. 


Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 
vê việc độ gương gập điện cho ô tô. 


Đồng thời, chúng tôi cũng đề xuất bạn xem hướng dẫn chỉ tiết về cách điều chỉnh 
gương chiếu hậu ô tô đúng cách. Nếu bạn có bắt kỳ ý kiến hoặc đánh giá nào, hãy 
để lại bình luận dưới bài viết. Đừng quên xem thêm các bài viết khác thú vị và chia 
sẻ thông tin này đến mọi người đề họ biết! 


Nguôn: https://thanhphongauto.com/luu-y-khi-do-guong-chieu-hau-gap-dien-xe-o- 
to/ 


